Sách của Tông bí thư - 'kim chỉ nam' về giữ gìn, phát triên văn hóa - T... https://znews.vn/sach-cua-tong-bi-thu-kim-chi-nam-ve-giu-gin-phat-tr... 


XUẤT BẢN >› XUẤT BẢN 

Sách của Tổng bí thư - 'kim chỉ 
nam' về giữ gìn, phát triển văn hóa 
Phúc Xuyên s Thứ hai, 22/7/2024 15:31 (GMT+7) 


Nhiều học giả cho rằng cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như 
“kim chỉ nam” về giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, về 
phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. 


Cuốn sách Xây đựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung 
ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ 
quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, xuất bản, ra mắt vào tháng 6 vừa 
qua thu hút sự quan tâm lớn trong công chúng. 


Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời 
phỏng vấn, thư... của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam trong gần 60 năm qua. 


Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình 
ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm 
việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi 
øặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc. 


Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
được đánh giá là một đóng góp quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. 


1of17 10/9/2024, 8:28 PM 


Sách của Tông bí thư - 'kim chỉ nam' vê giữ gìn, phát triên văn hóa - T... https://znews.vn/sach-cua-tong-bi-thu-kim-chi-nam-ve-giu-gin-phat-tr... 


Sự phát triển mới trong quan niệm về văn hóa 
của Tổng bí thư 


T rong cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến đánh 

giá của các nhà nghiên cứu, cán bộ, đẳng viên và nhân dân về xây dựng 
văn hóa cũng như cảm nhận về tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết của đứng 
đầu Đảng ta đã được chọn lọc, giới thiệu. 


Nhà thơ Hữu Thỉnh - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật 
Việt Nam bày tỏ với tư cách là một văn nghệ sĩ, ông đặc biệt xúc động và 
thấm thía mỗi khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến văn hóa, nhắc 
đến con người. 


NGUYÊN PHÚ TRONG 


ĐNÓNL 0 Md NHAN 


KY ÏlÍu l PHÍI lNúU 
NÊN UñN HúÚñ 


MA ia 


1t 0IM0A5l\$40WTY 


B 
8 
Ễ 
E 
Ẹ 
É 
Ẽ 
8 


xŒIfMI "THÁI 
Ắ #ị QUỐC GIÁ SỬ : 
&J NHÀ XUẤT ®A` ciíxH 1RI 0t ¬ 


Sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Y Nguyên. 


Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng so với các văn kiện trước đây, quan niệm về văn 
hóa của Tổng bí thư có sự phát triển mới. Đó là nền văn hóa không theo lối 


2of17 10/9/2024, §:28 PM 


Sách của Tông bí thư - 'kim chỉ nam' về giữ gìn, phát triển văn hóa - T... https://znews.vn/sach-cua-tong-bi-thu-kim-chi-nam-ve-giu-gin-phat-tr... 


khép kín mà là nền văn hóa gắn liền với phát triển đồng bộ, hài hòa với kinh 
tế và tiến bộ, công bằng xã hội. Như vậy, xem văn hóa là lĩnh vực luôn luôn 
mở, xem phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội là điều kiện phát triển văn hóa. 


"Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tỉnh thần, xã hội. Đó là một nguyên 
tắc cơ bản để xây dựng văn hóa. Đó là ý thức hệ của văn hóa. Trong mối quan 
hệ biện chứng với hiện thực, văn hóa lại có tác động trở lại góp phần xây 
dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con 
người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mĩ ngày càng 
cao. 


Như vậy, theo Tổng Bí thư, văn hóa có sự tác động qua lại với xã hội, đó là 
tính tích cực của văn hóa nhằm xây dựng con người toàn diện cả tri thức, đạo 
đức, thể lực, thể hiện lối sống và thẩm mĩ ngày càng cao", nhà thơ Hữu Thỉnh 
viết. 


..x z 2 2 7x» z `¬ v 

Quan điểm đúng đăn của Tông bí thư về văn 
hóa 

heo TS Vương Quân Hoàng, TS Nguyễn Hồng Sơn (Trung tâm nghiên 

cứu ISR, Trường Đại học Phenikaa), TS Nguyễn Minh Hoàng (Nguyên 
Chánh Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương),để đạt được mục tiêu phát 
triển đất nước bền vững, bên cạnh việc phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, còn cần coi trọng bảo vệ môi trường - đây 
là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí của phát triển bền vững. 


Vì thế, một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng bí thư Nguyễn Phú 


TTT 


Trọng đưa ra là "làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững 


đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 


"Có thể thấy, quan điểm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa cũng 
bao hàm một cấu thành giá trị kép trực tiếp liên quan tới môi trường. Đó là: 
1) Văn hóa cần chứa đựng yếu tố môi trường sống bền vững; 2) Sự bền vững 
của môi trường cần phải được đánh giá ở tầm mức quan trọng như một tiêu 
chí của văn hóa, của phát triển bao trùm", ba vị tiến sĩ nhận định. 


3 of17 10/9/2024, 8:28 PM 


Sách của Tông bí thư - 'kim chỉ nam' về giữ gìn, phát triển văn hóa - T... https://znews.vn/sach-cua-tong-bi-thu-kim-chi-nam-ve-gu-gin-phat-tr... 


Trong khi đó, nhà văn, nhà báo Gaston Fiorda, chuyên gia nghiên cứu về các 
vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh quốc gia Achentina (RNA) có chia sẻ 
với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về quan điểm của Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng coi "văn hóa là nần tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa 
là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước". Nhà báo 
Fiorda nhấn mạnh toàn cầu hóa dẫn đến nguy cơ đồng nhất văn hóa, bởi vậy 
cần giáo dục cho giới trẻ về lịch sử và văn hóa dân tộc, bởi mỗi người cần 
nhận thức rõ mình đến từ đâu, từ nền văn hóa nào và từ đất nước nào. 


Nhà báo Anh cho rằng với những thành quả kinh tế đáng khâm phục mà Việt 
Nam đã đạt được trong thời gian qua, việc phát huy và gìn giữ bản sắc dân 
tộc và văn hóa rất cần thiết và quan điểm mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chỉ đạo về phát triển văn hóa rất phù hợp với giai đoạn hiện nay của Việt 


Nam. 


| '.e ' Tức %- 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thuận Thắng. 


Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc 
gia Hà Nội cũng có chung quan điểm này qua một bài phỏng vấn với Thông 


4of17 10/9/2024, §:28 PM 


Sách của Tông bí thư - 'kim chỉ nam' vê giữ gìn, phát triên văn hóa - T... https://znews.vn/sach-cua-tong-bi-thu-kim-chi-nam-ve-giu-gin-phat-tr... 


tấn xã Việt Nam. 


"Tôi nghĩ việc Việt Nam, quốc gia đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào 
năm 2045, coi trọng yếu tố văn hóa là điều đương nhiên. Dù chúng ta có nền 
văn hóa giàu có nhưng nếu nghèo thì cũng không thể duy trì được nền văn 
hóa đó. Dù chúng ta có trở nên giàu có về mặt kinh tế nhưng nếu con người 
không cảm thấy thỏa mãn hơn về mặt tỉnh thần thì xã hội sẽ trở nên bất ổn. 
Từ góc độ này, tôi cho rằng quan điểm mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu 
ra là phù hợp với Việt Nam hiện nay", giáo sư bày tỏ. 


Nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Trung ương Trung Quốc, cho rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã 
nắm vững tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức 
mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội 
nhập quốc tế, đưa ra yêu cầu phát triển mạnh mẽ nền văn hóa và con người 
Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đứng trước yêu 
cầu cấp thiết là phải bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là các 
giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, đồng thời, coi trọng việc tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa, khoa học, giáo dục của nhân loại. 


Chính vì vậy, văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện 
nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh 
vực sỉnh hoạt và quan hệ con người, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực 
đột phá cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 


Bài liên quan 


Lịch sử dân tộc đã sinhra Niềm tin yêu của nhân dân Phát triển các không gian 
người con ưu tú dành cho Tổng bí thư sách, đa dạng hình thức 
Nguyễn Phú Trọng đọc ở TP.HCM 


5ofl17 10/9/2024, §:28 PM 


Sách của Tông bí thư - 'kim chỉ nam' về giữ gìn, phát triên văn hóa - T... https://znews.vn/sach-cua-tong-bi-thu-kim-chi-nam-ve-g1u-gin-phat-tr... 


Tạp chí điện tử Tri thức 
Cơ quan chủ quản: Hội Xuất bản Việt Nam 
Giấy phép báo chí: số 75/GP-BTTTT và số 442/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2020 và ngày 29/11/2023 
Phó tổng biên tập phụ trách: Lâm Quang Hiếu 
© Toàn bộ bản quyền thuộc Tri thức 
Tòa soạn: Tầng 10, D29 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Hotline: 0931.222.666 


Liên hệ: toasoan@znews.vn 


17of17 10/9/2024, 8:28 PM 


